VỀ NHẬT TUẦN, TÁC GIÁ 
CUỐN "ĐI VỀ NƠI HOANG 


DÃ" 

Vũ Ánh 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


VỆ NHẬT TUẤN, TÁC GIẢ CUỐN "ĐI VỀ NƠI HOANG БА" 





Vũ Ánh 
VỀ NHẬT TUẤN, TÁC GIÁ CUỐN "ĐI VỀ NƠI HOANG БА" 


Trên một website của Hội nghiYyahoogroups.com, ông 
Nguyễn Hữu Nghĩa đã viết như thế này : 

"Bà Bút Vàng là аі Theo cuộc điều tra riêng của Làng Van , 
bà Bút Vàng là Đỗ Thị Thuấn em ruột của bà Đỗ 

Phương Khanh, em vợ của Nhật Tiến. Công an Nhật Tuấn là 
em ruột của Nhật Tiến. Nhật Tiến là "tư lệnh tiền phương" 
chỉ đạo Giao Lưu Văn Hóa (Hoa Hồng Đỏ) tại hảí ngoại qua 
sự móc nối công tác.. " 

Đọc đoạn ngắn như trên, tôi đã thấy không muốn đọc nữa, 
dù răng tôi biết ít ra ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng là một nhà 
báo, sinh sống ở nước ngoài cũng đã khá lâu Tôi biết ông là 
do đọc trên báo, chứ chưa bao giờ được hân hạnh gặp mặt 
ông. Nhưng trong đoạn văn của ông nó gợi lại cho tôi hình 
ảnh cũ đã ăn sâu vào tâm khảm tôi trong suốt thời gian ngồi 
tù Cộng Sản và 4 năm sống với chế độ đó ở ngoài đời Cái lối 
dùng liên hệ bố me, anh em, bà con của một người để qui 
kết người đó là một thủ thuật để đàn áp hèn mạt không thể 
tưởng tượng nổi của những người Cộng sản. Người quốc gia 
chân chính là những người thường lên án hành động này Từ 
chỗ " công an Nhật Tuấn" là em ruột của Nhật Tiến đến 
chuyện Nhật Tiến là tư lệnh tiền phương chiến dịch Giao Lưu 
Văn Hóa ở hải ngoại, qua sự móc nối công tác" cái kết luận 
chỉ phải đi một con đường ngắn hời hợt, bằng phẳng một 
cách đáng sợ. Nó giống một mảnh giấy học trò, viết mực tím 
nguệch ngoạc vài dòng thô sơ lên án bà nội tôi và hàng 


chục ngàn người khác trong cuộc đấu tố ruộng đất ở Miền 
Bắc Việt Nam пат 1950 Thế rồi, lại thêm chữ Hoa Hồng Đỏ, 
rồi "tư lệnh tiền phương của chiến dịch giao lưu văn hóa " 
toàn là những từ ngữ gợi lên cho người đọc một cái gì vừa 
kín, vừa hở lại vừa nông cạn. Thế nhưng "kinh " nhất là 
nhóm từ "theo cuộc điều tra riêng" trong giác thư của ông 
Nghĩa . 

Trong thời gian 4 năm sau khi được thả ra khỏi tù, anh 
chàng công an khu vực nơi tôi cư ngụ đã hàng trăm lần nói 
với bà mẹ tôi : "ở trên (tức thượng cấp của anh ta) vừa cho 
tôi hay là anh Ánh hồi này linh tỉnh lắm (thời gian mới đi tù 
về tôi đi làm lò gạch và sau đi chở gỗ bằng xe ba bánh cho 
mấy lán gỗ) và theo chỗ điều tra riêng của cháu, thì. anh ấy 
hay tiếp xúc với thành phần không tốt mới ở trại cải tạo rạ.." 
Bà mẹ tôi hiểu ý "theo chỗ điều tra riêng " của anh ta tức là 
cái giá bằng hai góc thuốc lá ba số 5 thì mới dập ta ( t được 
kết luận của những " cuộc điều tra riêng ấy, một cái kết luận 
dễ dàng, vô luật pháp (vì là điều tra riêng ) có thể khiến cho 
tôi lại phải khăn gói quả mướp vào " hấp" lại ở lâm trường 
Sao Vàng (Pleiku) ít ra cũng là 3 năm. Như vậy vị chi là 17 
năm tù trong cuộc đời của thằng con trai của bà. Vì thế bà 
cụ tôi sợ lắm và phải xì thuốc lá ra cho yên chuyện. 

Tôi nêu ra những sự kiện thực tế mà tôi trải qua chỉ để giải 
thích lý do tại sao tôi không tin bất cứ một sự kết luận dễ 
dãi nào không mất công trưng ra bằng chứng, nhất là những 
kết luận có thể làm thương tổ n đến danh dự của người 
khác. Nếu tôi không thích ông Nhật Tiến, thì liệu tôi có thể " 
vẽ " ông Nhật Tuấn bằng những hình ảnh còn kinh hãi hơn 


hình ảnh người công an һау không? Được chứ, ai lại không 
có khả năng đó vì nó dễ dàng lắm, nhưng tôi nghĩ nếu làm 
như vậy tức là tôi đã phản bội tất cả những dậy dỗ của gia 
đình và học đường về sự cần thiết của ngay thẳng và chính 
trực ở đời Những đồng hương ty nạn ở đây đã từng là nạn 
nhân của chế độ Cộng sản tất không thích bất cứ một ai cáo 
buộc và lên án người khác mà không cần bằng chứng. 

Có lẽ là nhà báo, nhà văn, lại có điều tra riêng, chắc ông 
Nghĩa cũng không gặp khó khăn lắm khi chứng minh và 
bằng tài liệu cũng như hình ảnh khả tín về những sự việc 
ông cáo giác ông Nhật Tuấn và ông Nhật Tiến chứ ? 

Đề cập đến giác thư mà ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho phổ 
biến trên website, tôi chẳng có ý gì khác hơn là chỉ muốn 
mọi việc được sáng tỏ để làm giảm bầu không khí ô nhiễm 
do cái cách chống cộng bằng những phương pháp giống như 
phương pháp mà Cộng Sản đã áp dụng đối với các đồng 
hương tị nạn Cộng Sản ở đây thời gian họ còn ở trong nuớc, 
kéo dài hơn hai thập niên qua rồi Điều thứ hai mà tôi muốn 
đề cập với ông Nguyễn Hữu Nghĩa là ông đã đọc tác phẩm 
"Đi Về Nơi Hoang Dã " của tác giả Nhật Tuấn chưa ? Nếu đọc 
rồi thì xin ông cho biết đoạn nào trong cuốn tiểu thuyết 
tuyệt vời này là ca tụng chế độ Cộng Sản. Bởi vì theo tôi , 
nếu nói cuốn " Đi về nơi hoang dã"là một cuốn tiểu thuyết 
chống Cộng sâu sắc thì cũng là chỉ mới nói tới một phần. Nó 
còn hơn thế nữa . Nó chống cái ác, cái xấu, cái đê tiện, hèn 
mọn, lòng ganh tị nhỏ nhen, sự hoang tưởng của những bộ 
óc trì độn dùng chính sự trì độn đó để bịt mắt mọi người, và 
những điều này có thể xảy ra ở dưới bất cứ chế độ nào trên 


thế giới chứ không chỉ dưới chế độ Cộng Sản. Nhưng Nhật 
Tuấn, con người can đảm ấy đã dám lấy mạng sống của 
mình để viết lên những sự thật mà ông trải qua trong suốt 
thời gian làm một anh công nhân địa chất để viết cuốn Đi Về 
Nơi Hoang Dã". Cứ giả thử tác giả Nhật Tuấn là một công an 
đi nữa thì đây chính là một anh công an có nhân cách. 

Bởi vì có nhân cách, thì mới có đủ can đảm và lòng nhân ái 
để viết bản cáo trạng đối với một chếđộ bằng tác phẩm Đi 
Về Nơi Hoang Dã.Một người ở hải ngoại nhất là ở Mỹ, một 
đất nước tự do viết một ngàn tờ cáo buộc chế độ ở Việt Nam 
thì làmột điều dễ dàng . Chẳng ai bắt bó , cho đi tù , ăn đói, 
làm việc nặng, có khi là cái chết. Nhưng nhà văn Nhật Tuấn 
còn ở trong nước. Mặc dù đang thời kỳ cởi trói văn nghệ, 
nhưng cái thòng lọng vẫn còn. Nó có thể xiết lại bất cứ lúc 
nào Nỗi đau này nếu xẩy ra nữa thì cũng chỉ có Nhật Tuấn 
và gia đình ông cũng như gia đình ông Nhật Tiến gánh vác . 
Cho nên, họ có tội gì mà phải lãnh những cáo giác không 
cần nêu bằng chứng như vậy ??. Thế còn " Đi Về Nơi Hoang 
ра" thì sao ? Xin hãy đọc một đoạn dưới đây trong lời giới 
thiệu tác phẩm : "Vậy nhưng rồi tới cái ngày ngay cả ông 
toán trưởng là người lãnh đạo cái đoàn người đi trên núi này 
rồi cũng đã trắng mắt, cay đắng nhận ra rằng Ban chỉ huy 
đã sai trong chỉ đường vạch lối, vậy nhưng ông vẫn phải 
nhắm mắt tuân theo "mệnh lệnh là mệnh lệnh, tuyệt đối 
phải chấp hành, nhiệm vụ chính trị cao nhất của chúng ta 
trong lúc này là đi tới, đi tới...", nhưng mà ді tói.. đâu, đi tới 
cái đỉnh Hua Ca chỉ có trong tưởng tượng bằng bất cứ giá 
nào Vậy là đã thành một chân lý "Ban chỉ huy không bao giờ 


sai", đừng có tranh cãi, triết luận, hội thảo hội thiếc gì với 
cấp trên hết, nếu không thì sẽ thành thằng "phản động" 
"Anh dám nói cấp trên là mù quáng hả? Anh quên mất phải 
trường giai cấp nào mà phát biểu vô tổ chức, vô kỷ luật 
уау". Cả 5 ngưòi trong đoàn địa chất đành im lặng sống giữa 
một xã hội hà khắc, lạnh lùng, không chấp nhận bất cứ một 
lý luận nào chứng minh cái sai của ngưòi chỉ huy toán địa 
chất này Nhưng họ không buông xuôi , họ triết luận với các 
lý thuyết gia của con đuờng hoang tưỏng ..bằng " chính 
cuộc đời thê lương của họ". Thảm kịch ấy phải chăng đã là 
là một niềm tin sắt đá rằng,Cái Xấu, Cái Ác không còn lý do 
để tồn tại . Cứ như thế cái khẩu khí của Nhật Tuấn như tiếng 
nói sang sảng của một công tố viên nhân danh con người 
cáo buộc một lãnh tụ, một tập đoàn, một thế lực trong một 
chế độ dù là Công sản hay quốc gia nhưng độc tài Cái khéo 
và sự tuyệt vời của Nhật Tuấn chính là việc ông dựng lên các 
nhân vật " không tên" như là một sự tự nhiên : ông toán 
trưởng, thằng cấp dưỡng, thằng hộ pháp, thằng học giả và " 
tôi", nhưng người đọc đều biết rõ danh tánh của những соп 
ngưòi như thế. Họ có mặt khắp nơi, ở Việt Nam, ở Trung 
Cộng, ở Cộng sản Bắc Hàn, ở Cuba, ở Á châu, ở Trung Đông, 
ở Âu Châu đâu cũng có thể có những con người này .Và một 
điều cần nhấn mạnh ở đây, trong cuốn tiểu thuyết Đi Về Nơi 
Hoang Dã của Nhật Tuấn , không bao giờ thấy bóng dáng 
của sự giận dữ của nhân vật " tôi", không bao giờ có những 
nhóm từ chúng ta thường đọc thấy trong những tờ truyền 
đơn , những nhóm từ vô nghĩa và kệch cỡm. Nhật Tuấn đã 
đem tất cả tấm lòng để viết những lời cáo buộc cái Xấu, cái 


Ác, cái Đơn Điệu, Sự Bung Bít va Sự Hành На Con Ngườợi 
Bằng Chính Cái Ngu Dốt Một Cách Bệnh Hoạn Của Những Kẻ 
Có Quyền. Không gì tuyệt vời hơn là người ta được đọc một 
bản cáo trạng đối với chế độ độc tài , hà khắc bằng một tác 
phẩm như " Đi Về Nơi Hoang Dã". Nhưng quan trọng nhất, 
theo nhận định của nhà văn Hoàng Khởi Phong , đây là một 
tác phẩm văn chuơng thật hay của văn học hiện đại Nhật 
Tuấn đã " đứng dậy cùng với nỗi đau của chính ông hoà tan 
trong nỗi đau của mọi người- HKP " để viết bản thông điệp 
về Con Người này 

VŨ ÁNH 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: МӘ hà nội 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


